Các bạn học sinh thân mên ! 


Những năm gần đây, câu hình học tọa độ phẳng Oxy thuộc hệ 
thống câu hỏi phân loại, đây là loại bài tập tương đối khó. Để giải quyết 
được, yêu cầu chúng ta phải phát hiện ra những tính chất đặc biệt trên 
hình. Các tính chất đặc biệt này chủ yếu nằm trong chương trình toán 
học cấp THCS mà chúng ta đã học từ lâu, vì vậy đa số các bạn thường 
không còn nhớ. 

Đẻ chinh phục được câu hình học tọa độ phẳng Oxy , trước hết 
chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức đặc trưng đó. Trong tài liệu này, 
tác giả tạm thời chỉ ra 14 tính chất đặc trực của hình học phẳng để các 
bạn cùng nhớ lại. Phần tiếp theo của tài liệu là tập hợp 36 bài toán có 
hướng dẫn giải, vận dụng 14 tính chất đã trình bày để minh họa cụ thể. 
Tuy lượng bài tập không nhiều nhưng nó đã bao quát được tương đối 
đầy đủ các dạng toán trọng tâm và các yếu tố suy luận cần thiết mà đề 
thi thường khai thác. Kiến thức thật mênh mông không biết học bao giờ 
cho hết, với phương châm thi gì - học nấy, tác giả hi vọng cuốn tài liệu 
nhỏ này sẽ giúp bạn có được kiến thức tổng hợp và cách nhìn nhận tốt 
nhất để tư duy giải thành công câu hình học tọa độ phẳng Oxy trong kỳ 
thi sắp tới. 


Chúc bạn thành công ! 


Phần 1 


CÙNG ÔN LẠI 
CÁC TÍNH CHẤT Cơ BẢN 


CỦA HÌNH HỌC PHẲNG 


CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


Tính chất 1: Cho ÀABC nội tiếp đường tròn (O), H là trực tâm. Họi H’ là giao điểm của AH 
với đường tròn (O) => H' đối xứng với H qua BC 
Hướng dẫn chúng minh: 



+ Ta có Gọi Ai = Ci (cùng phụ với ABC) 

... T _ A _ sdBH' - - 

+ Mà Ai = C 2 = ————— => Ci = C 2 
2 

=> AHCH' cân tại c => BC là trung trực của HH’ 
=> H' đối xứng với H qua BC 


Tính chất 2: Cho AABC nội tiếp đường tròn (O), H là trực tâm, kẻ đường kính AA’, M là trung 

điểm BC => ÃH = 2.ÕM _ 

Hướng dẫn chúng minh: 



+ Ta có ABA' = 90° (góc nội tiếp chắn nửa 
đường tròn tâm O) => BA _L BA', mà 
BA XCH => BA 7 /CH (1). 

+ Chứng minh tương tự ta cũng có CA 7 /BH 
( 2 ) 

+ Từ (1) và (2) => tứ giác BHCA’ là hình bình 
hành, mà M là trung điêm đường chéo BC => 
M là trung điếm của đường chéo A’H => OM 
là đường trung bình của 
AAA'H^ÃH = 2.ÕM 


Tính chât 3: Cho AABC nội tiêp đường tròn (O), BH 
và CK là 2 đường cao của AABC => AO -L KH 


Hướng dân chúng minh: 

+ Kẻ tiếp tuyến Ax => xAC = ABC = 


sdAC 



+ Mà ABC = AHK (do tứ giá KHCB nội tiếp) => xAC = AHK, mà 2 góc này ở vị trí so le trong 
=> Ax / /HK 

+ Lại có Ax _L AO (do Ax là tiếp tuyến) => AO _L HK 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 1 





















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Tính chất 4: Cho AABC nội tiếp đường tròn (O), H là trực tâm, gọi I là tâm đường tròn ngoại 
tiếp AHBC => o và I đối xứng nhau qua BC. 

Hướng dẫn chúng minh: 


A 



+ Gọi H’ là giao điếm của AH với đường tròn (O) 
=> tứ giác ACH'B nội tiếp đường tròn (0) => o 
đồng thời là tâm đường tròn ngoại tiếp ABH'C. 

+ Mặt khác H và H’ đối xứng nhau qua BC (tính 
chất 1 đã chứng minh) => AHBC đối xứng với 
AH'BC qua BC, mà o, I lẩn lượt là tâm đường 
tròn ngoại tiếp AH'BC và AHBC => I và o đoi 
xứng nhau qua BC. 


Tính chất 5: (Đường thẳng ơ - le) Cho AABC, gọi H, G, o lần lượt là trực tâm, trọng tâm và 
tâm đường tròn ngoài tiếp AABC. Khi đó ta có: 

1) . ÕH = ÕÃ + ÕB + ÕC 

2) . 3 điểm o, G, H thẳng hàng và OH = 3.0G 


Hướng dẫn chúng minh: 

1) . Ta đã chứng minh được AH = 2.OM (đã 
chứng minh ở tính chất 2) 

+ Ta có : 

ÕẦ + ÕB + ÕC = ÕÃ + 2.ÕM = ÕÃ + ÃH = ÕH 

2) . Do G là trọng tâm AABC 
=>ÕÃ + ÕB + ÕC = 3.ÕG 
=> ÕĂ + 2.ÕM = 3.ÕG 
=>ÕÃ + ÃH = 3.ÕG 

=> ÕH = 3.ÕG 

Vậy 3 điêm o, G, H thăng hàng 



Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 2 














CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Tính chất 6: Cho AABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường cao từ 
A, B. Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm BC và AB. => tứ giác MEND nội tiếp. 

Hướng dẫn chúng minh: 

+ Ta có D là trung điểm HH’ (tính chất 1), M 
là trung điểm HA’ (do HCA’B là hình bình 
hành - tính chất 2). Như vậy ta có phép vị tự : 

V, ,,:Í (A ' ) = M 

+ Mà 2 diêm A’, H’ thuộc đường tròn ngoại 
tiếp AABC => 2 điểm M, D thuộc đường 
tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C) tâm o 
qua phép vị tự V, n (1) 

N) 

+ Chứng minh tương tự ta cũng có 2 điếm N, 
E thuộc đường tròn (C’) là ảnh của đường 
tròn (C) tâm o qua phép vị tự V, . V (2) 

N) 

+ Từ (1) và (2) => 4 điểm D, M, E, N thuộc 

_ đường tròn (C’). _ 

Tính chất 7: Cho AABC, gọi o và I lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, tâm đường tròn nội 
tiếp AABC, AI cắt đường tròn (O) tại D => DB = DI = DC 
Hướng dẫn chúng minh: 



A 



+ Tacó Ii=Aj+B, (do Ij là góc ngoài AABI) 

+ Mà Bị = B 2 (Do bi là phân giác AABC), A, = A 2 
(Do AI là phân giác AABC ), mà 

A 2 = B 3 = => Ij = Bt + B 3 = IBD => AIBD cân 

tại D => DI = DB (1) 

+ Ta lại có A 1 = A 2 => BD = DC => BD = DC (2) 

+ Từ (1) và (2) => DB = DI = DC 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 3 














CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


Tính chất 8: Cho AABC, gọi D, E, F là chân các đường vuông góc kẻ từ A, B, c của AABC. 
Gọi H là trực tâm AABC => H là tâm đường tròn nội tiếp ADEF 
Hướng dẫn chúng minh: 

A + Ta có tứ giác BDHF nội tiếp 



=> Bj = Dj (1) 

+ Tứ giác ECDH nội tiếp => Cj = D 2 (2) 

+ Mà Bj = Cj (cùng phụ với BAC) (3) 

Từ (1), (2) và (3) => Di = D 2 => DH là phân 
giác của ADEF (*) 

- Chứng minh tương tự ta cũng có EH, FH là 
các tia phân giác của ADEF (**) 

- Từ (*) và (**)=> H là tâm đường tròn nội 
tiếp ADEF 


Tính chất 9: Cho AABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi D, E là giao điểm của đường tròn (O) với 
các đường cao qua A và c => OB là trung trực của ED. 

Hướng dẫn chúng minh: 


A 



~ 7 sdBD ~ - sdBE p, '> 

+ Ta có Ei = Ai = -——— , Di = Ci = ———, Ci — Ai 
2 2 

(cùng phụ với ABC) => Êi = Di => AEBD cân tại B 
=> BE = BD (1) 

+ Mà OE = OD (bán kính đường tròn tâm O) (2) 

Từ (1) và (2) => OB là trung trực của ED 


Tính chất 10: Cho AABC cân tại A nội tiếp đường tròn tâm I, G là trọng tâm AABC. Gọi D là 
trung điểm AB, E là trọng tâm AADC => I là trực tâm ADEG 


Hướng dẫn chúng minh: 

- Gọi F, H, K lần lượt là các trung điểm BC, AC, AD 
=>E = DHnCK. 


- Do G là trọng tâm AABC => G = AF n CD 

-Ta có ^ặ = ^- = |=»GE//AB, 

CK CD 3 

mà AB 1 DI => GE 1ID 

DE//BCÌ 


- Lại có 


GI 1 BC J 


GI _L DE => I là trực tâm ADGE 


A 



Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 4 















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Tính chất 11: “Trong 1 hình thang cân có 2 đường chéo vuông góc, độ dài đường cao bằng độ 
dài đường trung bình”. 


Hướng dân chúng minh: 

+ NM - NI + IM 

+ Do ABCD là hình thang cân, AC _L BD 
tại I => AAIB,ADIC vuông cân => IN, IM 
là các đường cao tương ứng đồng thời là 
trung tuyến 
_ ° _ AB „,_CD 
2 2 

^>NI + IM = AB * CD =EF 
2 

=> NM = EF 



Tính chất 12: Gọi M, N lần lượt là các trung điếm của cạnh AB, BC của hình vuông ABCD 

=>AN1DM _ 

Hưởng dẫn chúng minh: 



+ Ta có AABN = ADAM(c — g - c) => Ai = Di 

+ Mà Di + Mi = 90° => Âi + Mi = 90° => AAHM vuông 
tại H => AN _L DM 


Tính chất 13: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2.AD, M là một điểm trên AB sao cho 

AB = 4.AM => DM 1AC ____ 

Hướng dẫn chúng minh: 

















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


Tính chất 14: Cho AABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi p, Q lần lượt là trung điếm của các 
đoạn thẳng BH, AH => AP 1CQ 

Hưởng dẫn chúng minh: 


B 



+ Ta có PQ là đường trung bình của AAHB => PQ / /AB , mà 

AB 1AC => PQ _L AC 

=> Q là trực tâm AAPC => AP _L CQ 


Còn nữa ... 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 6 










Phần 2 


CÙNG THỰC HÀNH VỚI 36 
BÀI TOẲN điển hình 


CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Bài 1: AABC nội tiếp đường tròn đường kính AD, M(3;-l) là trung điểm cạnh BC. 
Đường cao kẻ từ B của AABC đi qua điểm E(-l;-3), điểm F(l;3) nằm trên đường thẳng 
AC. Tìm tọa độ đỉnh A và viết phương trình cạnh BC biết D(4;-2) 


Hướng dẫn tìm lòi giải 

+ Trước hết, khi gặp loại bài tập mà 
tam giác nội tiếp đường tròn, dữ kiện 
bài cho đường cao của tam giác thì ta 
thường nghĩ đến việc tạo ra 1 hình 
bình hành bằng cách: 

- Neu tam giác có 2 đường cao thì ta 
chỉ việc kẻ 1 đường kính đi qua đỉnh 
còn lại (không chứa 2 đường cao kia). 

- Neu tam giác có đường kính đi qua 
đỉnh và 1 đường cao thì ta sẽ kẻ đường 
cao thứ 2 

(bài toán này ta sẽ làm như vậy) 

+ Với bài toán này ta sẽ tạo ra điểm H 
là trực tâm AABC => ta chứng minh 
được BHCD là hình bình hành (xem 
tính chất 2) 

+ Công việc chuẩn bị đã xong, bây giờ 
ta sẽ làm theo các bước suy luận sau nhé: 

- Thấy ngay H là trung điểm AC => H(2;0) 

- Lập được phương trình BH (qua 2 điểm H và E) => BH: X - y - 2 = 0 

- Lập được phương trình DC (qua D và // BH) => DC: X - y - 6 = 0 

- Lập được phương trình AC (quaF và 1 BH) =>AC:x + y- 4 = 0 

- Tọa độ C = ACnDC, giải hệ =>C(5;-1) 

- Lập phương trình BC đi qua 2 điểm MvàC => BC: y +1 = 0 

- Lập phương trình AH (qua H và _L BC ) => AH : X - 2 = 0 

- Tọa độ A = AH n AC, giải hệ => A(2; 2) 



Bài 2: Cho AABC nội tiếp đường tròn (C), đường phân giác trong và ngoài của A cắt 
đường tròn (C) lần lượt tại M(0;-3),N(-2;1). Tìm tọa độ các điểm B, c biết đường thẳng 
BC đi qua E(2;-l) và c có hoành độ dương. 


Hướng dẫn tìm lời giải 

+ Trước hết ta thấy ngay AN _L AM (t.c phân giác của 2 góc kề bù) => đường tròn (C) sẽ 

có tâm I(—1;—1) là trung điểm MN, bán kính R = = Vs => (C) :(x + l) 2 +(y + l) 2 =5 

+ Như vậy đến đây thấy rằng để tìm tọa độ B, c ta cần thiết lập phương trình đường 
thẳng BC rồi cho giao với đường tròn (C). 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 7 











CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

+ Quan sát tiếp thấy BC qua E(2;-l) rồi, giờ thì ta cần tìm VTCP hoặc VTPT nữa là ổn 
đúng không ! 

Neu vẽ hình chính xác thì ta sẽ dự đoán được BC-LMN !!! (ta sẽ chứng minh 



nhanh nhé: Aj = A 2 => MB = MC => M là 

điềm chính giữa BC => H là trung điềm BC 
(H = MN n BC ) =>BC1MN (q. hệ giữa 
đường kính và dây cung - hình học lớp 9)) 

+ Như vậy, tóm lại, đường thẳng BC qua E, 
_L MN => BC :x-2y-4 = 0 
+ Cuối cùng, ta chỉ cần giải hệ phương trình 

gồm (C)nBC=>B(-2;-3),cí|;-|j 


Bài 3: Cho AABC nội tiếp đường tròn tâm O(0;0). Gọi M(-1;0, N(l;l) lần lượt là các 
chân đường vuông góc kẻ từ B, c của AABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, c của AABC, 
biết điểm A nằm trên đường thẳng A có phương trình : 3x + y - 1 = 0 


Hướng dẫn tìm lời giải 

+ Ta thấy Ae A => A(a;l-3a), bây giờ cần 
thiết lập 1 phương trình để tìm a. 

+ Tacó AO-LMN (Tính chất 3) 

Giải phương trình : 

ÃÕ.MN = 0 => a = 1 => A(l;-2) 

+ Đường thẳng AB đi qua A, N 
=> AB:x-l = 0 

+ Đường thẳng AC đi qua A, M 

=> AC: X + y +1 = 0 

+ Đường cao BM đi qua M và 

_L AC =>BM : X — y +1 - 0 

+ Tọa độ B = AB n BM => B(l; 2), tương tự 

=>C(-2;1) 

Như vậy điểm quan trọng nhất đối 
với bài này là phát hiện ra AO _L MN 


3x+y-l=0 



Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 8 













CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Bài 4 : Cho AABC nội tiếp đường tròn tâm 1(1 ;2), bán kính R = 5. Chân đường cao kẻ từ 
B, c lần lượt là H(3;3), K(0;-1). Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCHK, 
biết A có tung độ dương” 


Hướng dẫn tìm lòi giải 


A 



+ Đường tròn (C) tâm I, bán kính R = 5 có phương 
trình (x-1) 2 +(y-2) 2 = 25 

+ Ta thấy ngay đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCHK 
có tâm M là trung điểm BC, đường kính BC (do 
BKC = BHC = 90°). Như vậy vấn đề quyết định của 
bài toán này là đi tìm tọa độ B, c. 

+ Theo tính chất 3 AI J_ KH => AI là đt qua I, 
AI -L KH => AI có phương trình: 3x + 4y -11 = 0 
+ Tọa độ A = AI n (C), giải hệ có A(-3;5) 

+ Đường thẳng AB đi qua A, K => AB : 2x + y +1 = 0 
+ Tọa độ B = AB n(C), giải hệ có B(l;-3), suy luận 
tương tự có C(6; 2) 

Vậy đường tròn ngoại tiếp tứ giác BCHK có 


tâm M là trung điểm BC, đường kính BC có phương trình: 



25 

4 


Bài 5: (KD-2014) Cho AABC nội tiếp đường tròn, D(l;-1) là chân đường phân giác của 
A, AB có phương trình 3x + 2y-9 = 0, tiếp tuyến tại A có phương trình A:x + 2y-7=0. 
Hãy viết phương trình BC. 


Hướng dẫn tìm lời giải 

+ Với dữ kiện đề bài 
cho, trước hết ta xác 
định được ngay tọa độ 
Ã = A n AB => Ẩ(l; 3) 

+ Đường thẳng BC đi 
qua D(l;-1) nên để lập 
phương trình BC ta cần 
tìm tọa độ một điểm 
nữa thuộc BC. 

Gọi 

E = A n BC 

=> Ee A => E(7 -2x;x) 

+ Bây giờ cần thiết lập 



Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 9 















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

1 phương trình để tìm X, vẽ hình chính xác sẽ cho ta dự đoán AEAD cân tại E => giải 
phương trình ED = EA sẽ tìm được X = 1 => E(5;l). 

(chứng minh AEAD cân tại E như sau: D, = C, + DAC (góc ngoài AADC ), mà 

^ — sdAR -—- ~ — ~ _— 

ụ = A, = ^h_— , DAC = A 2 => DĨ = A, + A 2 = EAD => AEAD cân tại E) 

+ Đường thẳng BC đi qua 2 điểm E và D => BC: X -2y-3=0 


Bài 6 : “Cho AABC có đỉnh A(l;5). Tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp AABC lần 
lượt là I(2;2 ),kÍ^;3j . Tìm tọa độ B, C” 


Hướng dẫn tìm lòi giải 

Mỗi bài hình học tọa độ phang trong thi ĐH đều có một “nút thắt” riêng, làm thế nào 
để tìm được “nút thắt” đó và “cởi nút thắt”. Câu trả lời là : Phải học nhiều, làm nhiều, 
chịu khó tổng hợp kiến thức và tư duy theo kinh nghiệm đã tích lũy . 

’ SAU ĐÂY TA SẼ ĐI TÌM “NÚT THẮT” CỦA BAI TOÁN LẦN TRƯỚC NHÉ ! 

A ( 1>5) + Ta lập được ngay đường tròn (C) ngoại 

tiêp AABC có tâm K, bán kính AK. 



(C) 


{-ỊK* 


25 

4 


+ Đường thăng AI qua A, I 
=>AI:3x + y- 8 = 0=>D = AIn (C) => D 


+ Ta có: BD = DI = CD (tính chất 7) 

=> B, c nằm trên đường tròn (T) tâm D, bán 
kính DI => tọa độ B, c là giao của 2 đường 
tròn (C) và (T) 

+ Như vậy đường tròn (T) tâm D, bán kính 
DI có phương trình: 


+ y 


10 

4 


+ {B,C} = (C)n(T): 


B(4; 1),C(1;1) 
B(l; 1),C(4;1) 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 10 















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Bài 7: Cho AABC có tâm đường tròn bàng tiếp của góc A là K(2;-9), đỉnh 
B(-3;-4),A(2;6). Tìm tọa độ đỉnh c 

Hướng dẫn tìm lời giải 


A(2;6) 



+ Ta thấy c = AC n BC, vậy ta cần đi tìm 
phương trình đường thẳng AC và BC 

* Bước 1: Tìm phương trình AC 

- Đường thẳng AC đi qua A và B’ ịtrong 
đó B’(7;4) là điếm đối xứng của B qua 
phân giác AK: X - 2 = 0) 

=>AC: 2x + 5y-34 = 0 
(Trong quá trình học ta đã có được kinh 
nghiệm: khi gặp đường phân giác và 1 
điếm, ta sẽ lấy điếm đối xứng qua đường 
phân giác - hy vọng bạn còn nhó') 

* Bước 2: Tìm phương trình BC 

Suy luận tương tự ta cũng có: Đường 
thẳng BC đi qua B và A’ (trong đó A’ là 
điểm đối xứng của A qua phân giác BE) 

+ Giải hệ c = AC n BC. Đáp số C(5;0) 


Bài 8: AABC nội tiếp đường tròn tâm 1(2; 1), bán kính R = 5. Trực tâm H(-l;-l), độ dài 
BC = 8. Hãy viết phương trình BC 



Hướng dẫn tìm lòi giải 

+ Đây là 1 bài toán quen thuộc “tam giác nội tiếp 
đường tròn, cho biết trực tâm”, vậy ta sẽ nghĩ ngay 
đến việc tạo ra hình bình hành bằng cách kẻ đường 
kính AD => BHCD là hình bình hành (xem lại tính 
chất 2) => MI là đường trung bình của AAHD 
=> AH = 2.MI (một kết quả rất quen thuộc) 

+ Với các suy luận trên, ta sẽ tìm được tọa độ A 
trước tiên. Thật vậy, gọi A(x;y) 

„ . í AH = 2 .IM = 2.Vci 2 - BM 2 = 2yj5 2 - 4 2 = 6 

Ta có: 1 

[ai = 5 
giải hệ này 


=^>J X /=>A(-l;5)=>D(5;-3)=>M(2;-2) (do I là 
[y = 5 


trung điểm AD, M là trung điểm HD) 

+ Như vậy, sau khi có điểm A, M ta thấy đường thẳng BC đi qua M, vuông góc với AH 
=> BC : y + 2 = 0 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 11 















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Bài 9: AABC nội tiếp đường tròn tâm I(-2;0), A(3;-7), trực tâm H(3;-l). Xác định tọa độ 
c biết c có hoành độ dương. 

Hướng dẫn tìm lòi giải 



+ Hoàn toàn với phương pháp lập luận như bài 
trên, ta cũng có được kết quả 
AH = 2.MI => AH = 2.IM, nếu gọi M(x;y) thì giải 
phương trình AH = 2.IM 
=> X = —2,y = 3=> M(-2;3) 

+ Đường thẳng BC đi qua điểm M, vuông góc với 
AH => BC: y - 3 = 0 

+ Đường tròn (C) tâm I, bán kính R = IA có 
phương trình : (x + 2) 2 + y 2 = 74 
+ Tọa độ B, c là giao của BC và (C), giải hệ ta sẽ 
có cỊ-2 + Vó 5;3) (chú ý x c >0 nhé) 

Như vậy qua bài toán trên, các bạn cần ghi nhớ 1 
kết quả quan trọng sau: Neu H, I lần lượt là trực 


tâm và tâm đường tròn ngoại tiêp AABC, M là trung điềm BC thì ta có: AH = 2.IM (đây 
là điếm nút của vẩn đề). Tiếp theo mạch tư tưởng đó, ta nghiên cứu bài sau cũng có cách 

khai thác tương tự. _ 

Bài 10: Cho hình chữ nhật ABCD, qua B kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại H. Gọi 
E, F, G lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng CH, BH và AD. Biết 

E [ 5 ’ 5 j ;F [ 5 ; 5 J’ G 1;5 ' Tìmtọađộ tâm đường tròn ngoại tiêp AABE 


Hướng dẫn tìm lời giải 



+ Đây là bài toán phát triển theo mạch tư duy của 
dạng bài trên 

+ AABE có F là trực tâm, vậy nếu gọi I là tâm 
đường tròn ngoại tiếp AABE, M là trung điể AB 
thì ta đã chứng minh được EF = 2.IM (xem lại bài 
ở trên) 

Do tọa độ E, F đã biết, vậy để có I ta cần tìm tọa 
độ M, mà M là trung điểm AB nên ta cần tìm tọa 
độ A, B. (đây là điếm nút của bài toán này) 

+ Ta thấy ngay EF là đường trung bình của 
AHCB =í> AG = FE. Như vậy nếu gọi A(x;y) thì 
giải phương trình AG = FE=>x = l;y = l=> A(l; 1) 


+ Tiếp theo lập được phương trình đt AE đi qua A, E AE: -2x + y +1 = 0 

+ Đường thẳng AB qua A và vuông góc với EF => AB: y -1 = 0 
+ Đường thẳng BH qua F và vuông góc với AE => BH: X + 2y - 7 = 0 
=> B = BH n AB => B(5; 1) =>M(3;1) 


+ Giải phương trình EF = 2.IM => 1(3; 3) 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 12 


















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Bài 11: Cho AABC có trực tâm H, đường tròn ngoại tiếp AHBC có phương trình 
(x + 1) 2 + y 2 = 9. Trọng tâm G của AABC thuộc Oy. Tìm tọa độ các đỉnh của AABC biết 
BC có phương trình X - y = 0 và B có hoành độ dương. 

Hướng dẫn tìm lời giải 


+ Trước hết ta có tọa độ B, c là giao điểm của đường tròn (x + l) 2 + y 2 =9 (C) và đường 
thẳng BC : x-y = 0. 



Giải hệ phương trình 

f -1+VĨ7 -1+VrP 


B 


2 

->/17. 


-1 


2 

-VĨ7 A 


c _ 

2 2 

V. y 

+ Bây giờ việc khó khăn sẽ là tìm 
tọa độ A(x;y) theo trình tự suy luận 
sau: 

- Điểm G(0;a) thuộc Oy là trọng 
tâm AABC, sử dụng công thức 
trọng tâm => A(-l;y) 

- Gọi o và I lần lượt là tâm đường 
tròn ngoại tiếp AABC và AHBC => 

I và o đối xứng nhau qua BC (*) 
(tính chất 4) , từ đây ta lập được 
phương trình OI qua I(-1;0) và 
vuông góc BC =>OI:x + y + l = 0. 

- Ta có, tọa độ 

M = OInBC=>MÍ-ị;-ịỊ=>O(0;-l) 


- Mặt khác OA = 3 (bằng với bán kính đường tròn (C)) - do đường tròn tâm o và đường 
tròn tâm I đối xứng nhau qua BC nên bán kính bằng nhau. Giải phương trình 
OA = 3=>A(l;-l + 2>/2) hoặc Ã(l;—1— 2 V 2 ) 

Bài 12: AABC cân tại A, gọi D là trung điểm của AB, D có tung độ dương, điểm 
là tâm đường tròn ngoại tiếp AABC. Điểm ; 2 j là trọng tâm AADC. Điểm 
M(3;-l)e DC,N(-3;0)e AB . Tìm tọa độ A, B, c 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 13 





















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


Hướng dẫn tìm lòi giải 

A 



+ Ta có I là trực tâm ADGE 
(tính chất 10) 

+ Do đó ta viết phương trình DC 
đi qua M và vuông góc với EI 
=> DC: X - 3 = 0 

+ Tiếp theo ta tìm tọa độ D : do 
D e DC => D(3; x), giải phương 

trình DN.DỈ = 0 => X = 3 => D(3; 3) 
+ Ta sẽ viết tiếp phương trình 
AB (qua N, D) 

=> AB:x-2y+3=0 
+ Đường thẳng AF qua I và 
vuông góc với DE 
=> AF: X - y - 2 = 0 
+ Giải hệ 

A = AB n AF => A(7;5) => B(-l;l) 
(do D là trung điểm AB) 

+ Đường thẳng BC qua B và 
vuông góc với IA 
=>BC:x + y = 0 
+ Giải hệ 

c = BC n CD => C(3; -3) 

(Lưu ý là đường thắng CD đi 
qua MvàD - bạn tự viết nhé) 


Bài 13: Cho AABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC. G là trọng tâm AABM, 
điểm D(7;-2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Tìm tọa độ điểm A, lập 
phương trình AB, biết hoành độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 3x-y-13=0 



Hướng dẫn tìm lời giải 
Bước 1: Tìm tọa độ A 

+ Ta tính được ngay khoảng cách d(D; AG) = Vĩõ 
+ Ae AG => A(a;3a-13) 

+ Ta có gọi N là trung điểm AB, do ABMA vuông 
cân tại M nên NM là đường trung trực của AB 
=> GA = GB , mà GA = GD(gt) => GA = GB = GD => 
G là tâm đường tròn ngoại tiếp 
AABD => AGD = 2.ABD = 90° (liên hệ giữa góc ở 
tâm và góc nội tiếp trong đường tròn tâm G ngoại 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 14 













CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


tiếp AABD) AAGD vuông cân tại G=> AD 2 = 2.DG 2 = 2.10 = 20 (giải thích chút xíu: 
AAGD vuông tại G => d(D; AG) = DG = Vĩõ). 


Giải phương trình AD 2 = 20 => 


a = 5 > 4 
a = 3 => A(3;-4) 


Bước 2: Lập phương trình đường thẳng AB 

Đường thắng AB không dễ gì lập được nên trong TH này ta sẽ dựa vào góc giữa 2 đường 
thăng đế giải quyết. 


+ Gọi VTPT của đường thẳng AB là rỈAB = (a;b), đường thẳng AG có VTPT là 


ĨỈAG =(3;-l) 


_ , I - v| |3a-b| 

+ Tacó cosNAG = cos nAB;nAG = 7 =-- — 

1 v Va 2 +b 2 .VĨÕ 

+ Mặt khác NG=^NM = ^NA,AG = VnA 2 +NG 2 =yj{ 3.NG) 2 +NG 2 = NG.VŨ) 


NA 


cosNAG 
6ab + 8b 2 = 0 <=> 


__ |3a-b| = 3 

AG Vĩõ ^ Va-+b 2 .VĨÕ Vĩõ 
b = 0 
3a = -4b 


- Với b = 0, chọn a = 1 => AB: x-3 = 0 

- Với 3a = -4b, chọn a = 4, b = - 3 => AB: 4x - 3y - 24 = 0 

* Nhận thấy nếu AB có phương trình 4x -3y - 24 = 0 thì d(A; AB) < Vĩõ => G nằm ngoài 
AABC (loại) 


Bài 14: Cho hình chữ nhật ABCD có AB, AD tiếp xúc với đường tròn (C) có phương 
trình : X 2 + y 2 +4x-6y+ 9 = 0, đường thẳng AC cắt (C) tại và N, với 

NeOy. Biết = 10. Tìm tọa độ A, B, c, D biết A có hoành độ âm, D có hoành độ 
dương. 

Hướng dẫn tìm lời giải 



+ Công việc chuẩn bị: theo đề bài ta thì 
đường tròn (C) có tâm 
I(-2;3),R = 2,N(0;3)e Oy 
+ Lập được ngay phương trình AC (đi qua N 
vàM) : x + 2y-6 = 0 

+ A <E AC =í> A(6- 2a;a), chứng minh được 

APIQ là hình vuông (P, Q là tiếp điểm của 
AD, AB với (C)) 

=> AI = a /aQ 2 +QI 2 = a/ 2 2 + 2 2 = 2 V 2 . 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 15 



















CHINH PHỤC HINH HOC TOA ĐO PHANG 


Giải phương trình này 


a = 5 => A(-4;5) 

_13 f 4 13 , ^ 

a = => A — ,X A >0 

5 (5 5 


Mà d(I; AD) = 2: 


2mn = 0 <=> 


+ Gọi VTPT của AD là n = (m; n) => AD: m(x + 4) + n(y - 5) = 0 <=> mx + ny + 4m - 5n = 0 

m = 0 => AD : y - 5 = 0 => D(d; 5) 
n = 0 AD :x + 4 = 0=>x d =-4<0 
d = 6 => D(6;5) 
d = -14 < 0 

+ Như vậy tiếp theo sẽ lập được phương trình DC đi qua A và D => DC: X - 6 = 0 
=> c = AC n CD , giải hệ => C(6; 0) 

+ Chỉ còn tọa độ điểm B cuối cùng: bây giờ gọi E = AC n BD => E là trung điểm của AC 
vàBD =>E| 1;-^-1 => B(-4;0) 


+ Lại có = 10=>^.AD.d(N;AD) = 10 


Bài 15: Cho hình thang ABCD có đáy AD // BC, AD = 3.BC. Phương trình đường thăng 
AD là x-y = 0. Điểm E(0;2) là trung điểm của AB, điểm P(l;-2) nằm trên đường thẳng 
CD. Tìm tọa độ các đỉnh của hình thang, biết hình thang có diện tích bằng 9 và điểm A, 
D có hoành độ dương. 



Hướng dân tìm lòi giải 

+ Đường thẳng EF đi qua E và 
// AD => EF: X - y + 2 - 0 
+ Ta có 

BK = 2.EH = 2.d(E;AD) =... = 2.V2 


+ Mặt khác 


+ Điểm F e EF => F(x; 2 + x), giải phương trình EF 


2V2 


x = ±- 


9 17 
4 ; T 


Fl-i;-ỉ 
4 4 


* THI: , ta lập được đường thẳng CD đi qua 2 điểm F, p => CD: -5x + y + 7 = 0 

=e> D = CD n AD, giải HPT ^ (do F là trung điểm CD) 


* TH2: Các bạn tự làm tương tự nhé. 


Bài 16: Cho hình vuông ABCD có tâm I(l;-1) và diêm M thuộc CD sao cho MC = 2.MD . 
Đường thẳng AM có phương trình 2x - y - 5 = 0. Tìm tọa độ đỉnh A. 


Hướng dẫn tìm lòi giải 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 16 

















CHINH PHỤC HINH HOC TOA ĐO PHANG 



+ Trước hết ta tính được ngay 

IH = d(I; AM) =... = ~^= 

\5 

+ Do A e AM => A(x; 2x - 5), vấn đề bây giờ là phải 
thiết lập 1 phương trình để tìm X ! ! ! 

+ Ta thấy AAIH vuông tại H, nếu tính được AI 
(hoặc AH) thì sẽ có được phương trình ẩn X. Thật 
vậy, em hãy quan sát suy luận sau đây: 

- Em sẽ chứng minh được 

'T' T~" . -0 / 'T' \ , tan A, + tan A. 

A, + À, = 45° => tan A, + A 2 = 1 <=>- X = 1 (*) 

1 ’ 1-tan Aị.tan A 2 


- Mà tan A 
IH 4 


DM 


ị, thay vào (*) =e> tan A, = -*- 
AD 3 2 


- Lại có: AAIH vuông tại H => tan A, = —— => AH = —ị= => AI = a/aH 2 +IH 2 = 2 

1 AH y[s 


- Bây giờ giải phương trình AI = 2 


13 A f13 1 

X = ^-=> A 

5 l 5 5 
X = 1 => A(l; -3) 


/V — X —ỵ u) 

Bây giờ chúng ta cùng xem lại đề thi khối A-2012 có cách khai thác làm tương tự 

(trong khi đó đáp án của BGD rất khó hiểu) _ 

Bài 17: (KA-2012) Cho hình vuông ABCD, M là trung điểm BC. N thuộc CD sao cho 

CN = 2.ND. Điểm mỊ^;-^,AN: 2x-y-3 = 0. Tìm tọa độ của A. 

Hướng dẫn tìm lòi giải 

+ Do Ae AN => A(x;2x-3) 

+ Tính được ngay khoảng cách 

AH = d(M; AN) = -y- 

+ Bây giờ ta cần tính đoạn AM để thiết lập 
phương trình tìm X như sau: 

- Ta có 

Ầj + ẨỊ+Ấ^=90 0 ^ẨỊ=90°-(Ẩj+ẨJ) 

=> cot A 2 =cot|^90 0 — Ị Aj + A 3 = tan^Aj +A 3 Ị 



1-T-T 

3 2 


A„ = 45° 


- Xét AAHM vuông tại H => AM = 


HM 


_=aj|. 

sin 45 u V 2 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 17 















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


- Giải phương trình AM = 3 



=> X = ?=> A? 


Bài 18: (KA-2013) Cho hình chữ nhật ABCD có M đối xứng với B qua c. Điểm N(5;-4) 
là hình chiếu vuông góc của B trên DM. Điểm c nằm trên đường thẳng 
2x + y + 5 = 0, A(-4; 8). Tìm tọa độ của B và c. 



Hướng dẫn tìm lòi giải 

+ Điểm Ced=> C(x;-2x- 5) 

+ Gọi 1 là tâm hình chữ nhật 
ABCD =>I là trung điểm AC 

-Ị¥ ¥)' 

+ Ta dễ dàng chứng minh 
được IN = IA, giải phương 
trình này => X = 1 => c (1; -7) 

+ Đen đây ta sẽ lập được 
phương trình AC (đi qua 2 
điểm A và C), điểm B là 
điểm đối xứng của N qua AC 
=> B(-4;-7) 



Cách khác: 

+ Điểm Ced=> C(x; -2x - 5), 
vẽ hình chính xác, dự đoán 
được ngay rằng: 

AN J_ NC => ÃN.NC = 0, giải 
phương trình này sẽ => X => c 
(Ta chứng minh AN _L NC 
như sau: Chứng minh ADMC 
là hình bình hành 
=> AC _L NB . Trong AANM 
có c là trung điểm BM, EC // 
NM => E là trung điểm BN 
=> AABC = AANC => ANC = 90° 
) 

+ Đe tìm tọa độ B ta giải hệ 


ÍBe BN 

|bc = cn 


(trong đó BN là đường thẳng qua N và vuông góc với AC) 


Bài 19: Cho hình chữ nhật ABCD, A(5; -7), c e d: X - y + 4 = 0. Đường thẳng đi qua D và 
trung điểm M của AB có phương trình A: 3x - 4y - 23 = 0 . Tìm tọa độ B, c biết X B > 0 

Hướng dẫn tìm lòi giải 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 18 

















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 



+ Ce d => C(x;x + 4) 

+ Do M là trung 
điểm AB 

=> d(C; A) = 2.d(A; A), 
giải phương trình này 
X = 1 => C(l;5) 


=> 


X = -79 < 0 


+ Tacó M e A => M Ị^m; ^ j, mà M là trung điểm AB =^> bỊ 2m-5; j 

+ Gọi 1 là tâm hình chữ nhật => 1(3;-1) là trung điểm AC, I còn là trung điểm BD => từ 
đây ta sẽ biểu diễn được tọa độ của D thông qua ẩn m. Lại có D thuộc A nên giải phương 

trình De A=>B^y;yj 

Bài 20: Cho đường tròn (C): (x -4) 2 + y 2 = 4. Tìm M thuộc trục tung sao cho qua M kẻ 
được 2 tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (C) (A, B là 2 tiếp điểm). Biết AB đi qua 
E(4;l) ___ _ _ 

Hướng dẫn tìm lời giải 

Bài tập này sẽ cung cấp cho các bạn ỉ phương pháp lập phương trình đường thắng dựa 
theo ý tưởng quỹ tích. 



+ Do MeOy=í> M(0; m) 

+ Đường tròn (C’) ngoại 
tiếp tứ giác MAIB có tâm 

là trung điểm MI, 

bán kính 

_ , _ MI _ Vl6 + a 2 
2 2 

^(C'):(x-2) i +^y-|J 

_ 16 + a 2 
- 4 ~ 


+ Ta có tọa độ A, B là giao của (C) và (C’) là nghiệm hệ phương trình : 
(x-4) 2 +y 2 =4 


\ „, 2 ,r a Y 16 + a 2 ^ _ 4x + ay + 12 = 0 

[ (x - 2) Ỷ“fJ 4 ^ 

+ Từ đây suy ra AB có phương trình -4x + ay +12 = 0, mà E thuộc AB =^> m = 4 => M(0; 4) 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 19 





















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


Bài 21: Cho hình vuông ABCD, trên tia đối của tia DA lấy điểm p sao cho ABP = 60°. 
Gọi K, M, N lần lượt là trung điểm BP, CP, KD. Tìm tọa độ D biết tọa độ M(l;2), N(l;l) 



Hướng dẫn tìm lòi giải 

+ Đây là loại bài toán mà hình không có phương trình các 
cạnh nên ta sử dụng phương pháp tính ra độ dài cạnh hình 
vuông. Neu gọi cạnh hình vuông là X, ta có: 

- Đoạn MN có độ dài bằng 1. 

- Gọi E là trung điểm CK 

=> ME//PB;ME = -Ị-PK = —PB;MẼN = PBA = 60° 

2 4 

- APAB vuông tại A, PBA = 60° => PB = 2x => ME = , mà 

DC X 

NE = —2: = ^ => AMEN đều => MN = ME = NE = 1 => X = 2 
2 2 

+ Như vậy ta đã tính được cạnh hình vuông bằng 2, ta sẽ 
đi suy luận để tìm tọa độ D 

- Gọi D(a;b), mà đề bài cho 2 điểm M, N biết tọa độ rồi, vì 
vậy hướng suy nghĩ tiếp theo là đi tính DN và DM như 


sau: 


- Ta có DN = , để ý rằng ADPK có DPK = 30°,PK = = 2, vậy cần tính PD để áp 

dụng định lý hàm số cos trong ADPK thì sẽ tính được DK. 

Ở đây PD = AP - AD = yj PD 2 - AB 2 - AD = 2 V 3 - 2, quay trở lại để áp dụng định lý hàm số 
cos trong ADPK => DK => DN = V 2 -V 3 (1) 

-Ta có DM = ^ = ^^^^ = V5^2V3 (2) 


(lS) 


2’ 2 

_ L v z z ) _ 

Bài 22: Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và D có AB = AD < CD,B(1;2), đường 
thẳng BD có phương trình y = 2. Biết đường thẳng d: 7x - y - 25 = 0 cắt đoạn thẳng AD, 

CD lần lượt tại M và N sao cho BM _L BC và tia BN là tia phân giác của MBC. Tìm tọa 
độ điểm D, biết D có hoành độ dương. 


+ Cuối cùng, giải hệ phương trình gồm (1) và (2) 


V 2 ' 2 / 

n í.ã 



Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Hướng dẫn tìm lòi giải 

+ Ta co d(B;d) =... = 2V2 
+ Ta có ABMN = ABNC (do BN chung, 

MBN = CBN;BM = BC (do ABAM = ABHC) 

=> BI = BH = 2V2 (2 đường cao tương ứng của 2 tam 
giác bằng nhau) 


Trang 20 


























CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


=> BD = BH.V 2 = 4 (do ABDH vuông cân tại H) 


+ Do D e BD => D(b; 2), giải phương trình BD = 4 => 


d = -3 < 0 
d = 5 => D(5; 2) 


Bài 23: Cho hình thang vuông ABCD vuông tại A và B có BC = 2 .AD,hỊ^;^J là hình 

chiếu vuông góc của B lên CD. Xác định tọa độ các điểm B, D của hình thang, biết 
A(-3; 1), trung điểm BC là điểm M nằm trên đường thẳng x + 2y-l = 0 

Hướng dẫn tìm lời giải 


A(-3;l) D 



+ M e d => M(1 - 2x; x) 

+ Do ADMB là hình chữ nhật => tứ 
giác ADMB nội tiếp đường tròn 
đường kính DB, mà DHB = 90° => H 
thuộc đường tròn đường kính DB 
=> 5 điểm A, D, H, M, B nằm trên 
đường tròn đường kính DB => tứ 
giác AHMB nội tiếp => AHM = 90° 
(do ẤBM = 90°) 

Đen đây ta giải phương trình 
HÃ.HM = 0 => M(1;0) 

+ Mà AM // DC (do ADMC là hình 
bình hành) => đường thẳng DC đi 


qua H và song song với AM => DC: 5x + 20y -39 = 0 


+ Ta có oỊ -l;-^j là trung điểm AM, giải tiếp hệ 


De DC 
OD = OA 


D - 


9 12 

5 ; T 


3 9 


=*B|-Ị;-Ị 
5 5 


13 


D||;ịNB|-=;~ 


Bài 24: Cho hình vuông ABCD có A(3;4). Gọi M, N là các trung điểm AD và DC. E là 
giao điểm BN và CM. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ABME, biết BN có 
phương trình X - 3y +1 = 0 và điểm B có tọa độ nguyên. 

Hướng dẫn tìm lời giải 

+ Trước hết, quan sát hình vẽ ta thấy đối với bài tập dạng này, ta sẽ chứng minh được 
MC _L BN => ABEM vuông tại E (bạn tự chứng minh điều này nhé vì chúng ta làm vài lần 
roi) => đường tròn ngoại tiếp ABEM có tâm I là trung điểm MB, bán kính R = IB. 

Như vậy điểm quyết định là phải tìm được tọa độ B và 1 (ở đây đề bài cho B có tọa 
độ nguyên nên chắc chắn sẽ phải suy nghĩ đến việc tìm tọa độ B rồi) 

+ B e BN :x-3y + l = 0=> B(3b -1; b), => ta cần thiết lập 1 phương trình để tìm ra b = ? 
Bây giờ dừng tại đây và tiếp tục quan sát hình xem bạn suy luận được gì nhé ỉ 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 21 













CHINH PHỤC HINH HOC TOA ĐO PHANG 


+ Neu gọi p là trung điểm BC, Q = APnBN => sẽ chứng minh được AP là đường thẳng 
qua A và _LBN =>AP:3x + y-13 = 0 

+ Tọa độ Q = APnBN, giải hệ có j ^ AQ = 

32 


+ Mà AQ = BE (do AAQB = ABEC ) ^> BE = , lại có BE = 2.BQ, giải phương trình 

b = — Ể z 

BE = 2.BQ => 5 => B(5; 2) (Đã tìm được B rồi nhé - gần xong rồi) 

b = 2 

+ Bây giờ tìm I nhé: Gọi 1 là trung điểm MB => I là trung điểm AP (do ABPM là hình 
chữ nhật) => I(E AP => I(x;13-3x) 

, , 7 

Đê tìm X, bạn chỉ cân giải phương trình IA = BI => X = — 

Như vậy bài toán này có đáp số là ^“2] + fy — "2 J = ~4~ 



A M D 



Hướng dẫn tìm lòi giải 

+ Với dạng bài tập này, theo kinh nghiệm ta sẽ 
chứng minh ABIC vuông tại I (đây là quyết định 
thành công). Thật vậy: 


AM 


Ta có tanB, =-2^21= — — 
1 AB AB 


Ậad -Ị-AB.V2 
2 


AB 


42 

2 


^ AB AB 
tanC, = V^ = -— 
1 BC AD 


AB 


_ = S 

Ab42 2 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 22 














CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


=> Bj = cỊ, mà B, + ÉẸ = 90° => Cj + = 90° => ẽĩc = 90° => ABIC vuông tại I 

+ Như vậy, đường tròn đi qua 3 điểm B, I, c có tâm H(0;1), bán kính 
R = BH = d(H;AB) = V5 . 


Ta có đáp số cuối cùng của bài: X 2 +(y-l) 2 =5 


Bài 26: Cho hình vuong ABCD, A(-l;2). Các điểm M, N lần lượt là trung điểm AD, BC. 
E là giao điểm BN và CM. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ABME biết B có 
hoành độ lớn hơn 2 và đường thẳng BN có phương trình : 2x + y - 8 = 0 


Hướng dẫn tìm lời giải 

+ Nhận thấy ABME 
vuông tại E (bạn xem lại 
cách chứng minh nhé - dê 
thôi) => đường tròn 
ngoại tiếp ABMEcó tâm 
F là trung điểm BM, bán 
kính R - FB = FM . Như 
vậy bây giờ ta phải đi tìm 
được tọa độ B và M 
* Bước 1: Tìm tọa độ B 



|2 (—1) + 2 — 8| 8 

+ Be BN => B(b,8-2b), mà d(A;BN) = J - . — -/= (bạn hãy nhớ rằng trong hình 

V2 2 +1‘ V 5 

học tọa độ phang khi cho 1 điếm biết tọa độ, 1 đường thắng đã có phương trình thì ta 
luôn có thói quen tính khoảng cách từ điếm đó đến đường thắng, có thê đây sẽ là gợi ý 
quan trọng đê tìm ra hướng giải) 

+ Nếu gọi 1 là trung điểm BC, H = AlnBN => AABI vuông tại B, đường cao BH 


AB 2 =AH.AI = ^LVaB 2 +BI 2 =Ậ 
V5 V5 


AB 2 + 


AB 

T 


= 4AB => AB = 4 


Giải phương trình AB = 4 


b = Ạ < 2 
5 

b = 3 > 2 


B(3;2) 


* Bước 2: Tìm tọa độ M 

+ Gọi K = BN n AD => D là trung điểm AK (do = -*-) 

& KA AB 2 

=> đường thẳng AK (đi qua A, vuông góc AB) : X + 1 = 0 
=> K = AKnBN => K(-l;10) => D(-l;6) => M(-l;4) 

Vậy đáp số bài toán là : (x-l) 2 +(y-3) 2 =5 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 23 















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Bài 27: Cho AABC có A(-1;2),B(2;0),C(-3;1) . Gọi M là điểm di động trên BC. Gọi 
Rj;R 2 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp AABM và AACM . Hãy xác định tọa độ 
của điểm M để R, +R, nhở nhất. 

Hướng dẫn tìm lòi giải 


+ Áp dụng 



AB 2 AB VỊ5 

sin(ÁMB] 1 1 2.sin(AMBj 2.sin(ẤMB] 

+ Áp dụng định lý hàm sin trong AAMC có : 

Ag_! 2R,^R, Ậ— 2§— 

sinỊAMcỊ ~ 2.sinỊAMCj 2.sinỊAMcỊ 


VĨ3 




=>R t +R 2 _ / rTT^ \ - . /VTTTA 

2.sinỊAMBj 2.sinỊAMCj 

+ Mặt khác ta có : sinỊAMBỊ = sinỊAMcỊ (do AMB,AMC 


Rj +R 2 - 


ẼỉỂũ\ ^ ịR ' +Ri) ™ 

.sinlAMBl L Jlv 


là 2 góc bù nhau) 

<=> sin (ẤMB) = 1 => ẤMB = 90° 


=> AM _L BC => M là hình chiếu vuông góc của A trên BC. 

Như vậy, các bạn lập phương trình BC và tìm hình chiếu vuông góc của A trên BC 

, (33 17) 

sẽ được đáp sô M 

V26 26 J 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 24 


















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Bài 28: Cho (E):^- + ^- = l có 2 tiêu điểm F,;R. Giả sử M là điểm thuộc (E) sao cho 
25 9 12 

, 4 , 

bán kính đường tròn nội tiêp AFjMF 2 băng Ỷ và M có tung độ dương. Viêt phương trình 

đường thẳng (d) đi qua M và tạo với hệ trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 9. 

Hướng dẫn tìm lòi giải 



+ Ta thấy ngay (E) có a = 5;b = 3;c = 4 


+ Gọi M(x 0 ;y„)E(E)=.V- + ^ì = l (1) 


+ Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp AF,MF 2 , ta có: 

s 


j AMF ì F 2 


(ME+MR+ẸR) 1 „ x (ME+MR+ẸR) 

p.r = -- —~Y -— X <=> ^-.F 1 F 2 .d(M;Ox) = -- -—ị 1 -— .r 


1 _ I I 2a + 2c 4 

«A2c.|y„|=^^ 


y 0 =-3<0 

y 0 =3=> x 0 =0=> M(0; 3) 


(em chú ý rằng MF 2 + MF 2 = 2a) 


+ Gọi N = (d) n Ox => N(n; 0), mà M(0; 3) e Oy 

+ Vì = 9 => ^ .ON.OM = 9, giải phương trình này =í> m = ±6 => N(±6;0) 

Vậy có 2 đường thẳng (d) cần tìm là : (dj): x + 2y-6 = 0,(d 2 ): x-2y+ 6 = 0 


Bài 29: Cho AABC nội tiếp đường tròn (C) tâm O: x 2 +y 2 =25, điểm E(-l;2)e AB. 
Đường cao BP và CQ (Pe AC,Q<E AB), viết phương trình BC, biết 
PQ: -4x + 3y -10 = 0, X A <0 

Hướng dẫn tìm lòi giải 

+ Trở lại bài tập dạng này, ta thấy điểm quan trọng là chứng minh được AO 1PQ (tính 
chất 2) 

Đe lập được phương trình BC, với loại bài tập này, ta sẽ đi tìm tọa độ 2 điểm B, c theo 
suy luận các bước như sau: 

+ Đường thẳng OA qua o và vuông góc với đường thẳng PQ => AO: 3x + 4y = 0 
+ Tọa độ A = AO n (C), giải hệ PT => A(-4;3) (lưu ý X A < 0 nhé) 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 25 















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

+ Đường thẳng AB đi qua A, E => AB: X + 3y - 5 = 0 
+ Tọa độ B = ABn(C), giải hệ PT => B(5;0) 

+ Tọa độ Q = PQ n AB , giải hệ PT => Q(-l; 2) 

+ Đường thẳng CQ đi qua Q và vuông góc với AB => CQ: 3x - y + 5 = 0 
+ Tọa đọ c = CQ n (C), giải hệ PT => C(-3; 4) 

+ Biết tọa độ 2 điểm B, c => BC: 2x - y -10 = 0 


c 



Bài 30: Cho hình thang cân ABCD có diện tích băng ~Y , hai đường chéo AC ± BD tại 

1(2;3). Đáy lớn CD có phương trình x-3y-3 = 0. Viết phương trình cạnh BC biết c có 
hoành độ dương. 

Hướng dẫn tìm lời giải 

Đe làm bài tập về hình thang cân, các bạn chú ý một tính chất 11 là “Trong 1 hình thang 
cân có 2 đường chéo vuông góc, độ dài đường cao bằng độ dài đường trung bình 



+ Trước hết gọi độ dài đường trung bình của hình thang vuông là X, vậy cần tìm X để 
chuẩn bị cho bước suy luận sau, thật vậy: 

AB + CD 4S 4S ÍT [7 

- Ta có Sabcd = ^ ,MN = y => x.x = y => X = 3 MN = X = 3J^ 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 26 











CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


- Mặt khác ta tinh được ngay được khoảng cách IM = d(I, CD) = Vĩõ => NI = MN - IM = —i— 

- Lại áp dụng định lý Talet, ta thấy ngay ^ ^ = 2 => ID = 2.IB => DI = 2.IB (*) 

Như vậy, từ (*), để tìm được tọa độ B, ta cần tìm tọa độ D, hơn nữa đề bài yêu cầu 
lập phương trình đường thẳng BC nên ta cần tìm tọa độ c nữa. 

- Ta sẽ nhận thấy tọa độ D và c là giao điểm của đường tròn (C) tâm M, bán kính MI với 
đường thẳng BC, vậy ta cần tìm điểm M như sau: 

+ Me CD => M(3m + 3; m), do IM _L DC => ĨM.ĨĨdc = 0 giải PT này =^M(3;0) 

=> (C): (x - 3) 2 + y 2 = 10 

+ Giải hệ {D; c} = (C) n DC => C(6; 1), D(0; -1) (chú ý x c >0 nhé) 

+ Gọi B(x;y), giải phương trình (*) => B(3;5) => BC: 4x + 3y - 27 = 0 

Bài 31: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD, BD = 2.AC , BD có phương trình 

x-y = 0. M là trung điểm CD và H(2;-l) là hình chiếu vuông góc của A trên BM. Biết 

phương trình đường thẳng AH 

Hướng dẫn tìm lời giải 

- Nhận xét thấy đường thẳng AH đi qua điểm H(2;-l), vậy để lập phương trình AH ta 
phải tìm 1 điểm nữa thuộc AH, phương án này khó thực hiện, do đó trong trường hợp 
này ta nghĩ đến cách gọi VTPT của AH là ni = (a;b),a 2 +b 2 > 0. 

- Đe tìm a, b trong trường hợp này ta thường nghĩ đến việc thiết lập góc giữa đường thẳng 
AH và BD (BD đã có săn phương trình là X - y = 0 rồi => VTPT cảu BD là n 2 = (1; -1 )) 


A 



- Ta có góc tạo bởi 2 đường thẳng AH và BD là AEI, mà AEI = BEH (đối đỉnh), mặt 
khác BEH và HBE là 2 góc phụ nhau nên => cosỊaEiỊ = sinHBE => cosíni;n2 j = sinHBE 

- Đến đây ta phải tính làm sao cho cái sin HBE ra một hằng số để thiết lập ra phương 
trình rồi tìm a, b. 

- Ta thấy nếu gọi G = CInBM=> G là trọng tâm ABCD, hơn nữa đề bài còn cho ta 

BD = 2.AC nên =>sinHBẼ = = 01 =-_ = 2j = A_ 

BG ,m -Ki Ậ61GỶ + IG 2 -A7 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 27 












CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


cos m;n 2 


1 

V37 


a 


<=>...<=>35a 2 -74ab + 35b 2 =0o 


a 


7b 

T 

5b 

7 


+ THI: Với a = -y-, mà AH qua H(2;-l), từ đây ta có AH :7x + 5y-9 = 0 
+ TH2: tương tự ta có đáp số AH: 5x + 7y - 3 = 0 

Bài 32: Cho AABC và đường thẳng A:x-3y-l = 0. Giả sử D^4;-^-j,E^-y; jjjj,N(3;3) 

theo thứ tự là chân đường cao từ A, B và trung điểm của AB. Tìm tọa độ các đỉnh của 
AABC biết M là trung điểm của BC nằm trên đường thẳng A và X M < 4 

Hướng dẫn tìm lời giải 



+ Theo tính chất 6 ta chứng minh được 4 điểm D, M, E, N nằm trên đường tròn (C’) 
+ Giả sử (C’) có phương trình X 2 +y 2 + 2ax + 2by + c = 0,a 2 +b 2 -c >0 


+ Vì D,E, Ne (C'): 


8a + 7b + c = - 


113 


28 19, , 229 

—-a +—b + c = —— <=>/ 
5 5 20 

6a + 6b + c = -18 


a = -4 


b = — 


39 

2 


9 39 

=>(C'):x 2 + y 2 -8x-^y + ^ = 0 
2 2 


+ Ta có Me A,Me (C') => M = An(C'), giải hệ phương trình => M(4;1),x m < 4 
+ Tiếp theo ta lập được phương trình DM là X - 4 = 0 

+ Điểm Be DM=>B(4;x), mà M là trung điểm BC =>C(4;2-x), mặt khác N là trung 
điểmAB =e>A(2;6-x). 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 28 











CHINH PHỤC HINH HOC TOA ĐO PHANG 


+ Do BE±AC=>BEAC = 0=>x = |=> A^2;|j,B^4;|j,C^4;-ịj 


Bài 33: Cho hình vuông ABCD tâm I(l;l),M(-2;2)<= AB,N(2;-2)e CD . Tìm tọa độ A, B, 
c, D của hình vuông. 


Hướng dân tìm lòi giải 

+ Gọi N’ là điểm đối xứng của N qua I => N' e AB, N '(0; 4). 

+ Ta viết được phương trình AB qua M, N là: X - y + 4 = 0 
+ Gọi E là trung điểm của AB => IE ± AB 

+ Đường thẳng IE qua I và vuông góc với N’M =>IE:x + y- 2 = 0 
+ Giải hệ E = IE n AB => E(-l; 3) 

+ Đường tròn (C) tâm E, bán kính R = IE = 2V2 có phương trình: (x + 1) 2 +(y-3) 2 =8 

_ 4 „ _ __ , rA(l;5),B(-3; 1),C(l;-3),D(5; 1) 

+ Tọa độ A, B là giao điêm của AB với (C), giải hệ ta có: 

A(-3; 1), B(l; 5), C(5; 1), D(l; -3) 



Bài 34: Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2.AB . Gọi M, N lân lượt là trung điêm của 
AD và BC. Điểm K(5;-l) là điểm đối xứng với M qua N, đường thẳng AC có phương 
trình 2x + y - 3 = 0. Tìm tọa độ của A, B, c, D biết A có tung độ dương. 

Hướng dẫn tìm lời giải 

+ Gọi I = ACnKD 

+ Theo tính chất 13 ta chứng minh được AID = 90° => KD _L AC 

Do đó ta lập được phương trình đường thẳng KD qua K và KD _L AC là: X - 2y - 7 = 0 

+ Do I = ACnKD , giải hệ ta có 

|[) CD 2 _ 2_ _ _ 2_ _ 5 ___ 

+ Gọi E = ACnKM => — = -=- = =- o ID =4lK <=> KD-KI = ^IK <=> KD =^KI 
IK KE 3 3 3 3 

Nếu giả sử D(x;y), ta có KD = ^KI, giải phương trình này => D(l;-3) 

+ Gọi n = (a;b) là véc tơ pháp tuyến của AD, AD qua D => AD: ax + by - a + 3b = 0 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 29 













CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 


rr, r í^rr^\ AD AU 

+ Ta có cos CAD = —— = = 

y 1 AC Vad 2 +dc 

" 1 |(a;b)|.|(2;l)| A 


AD 


AD 2 + 


AD 


cos AD, 


4ab -3b = 0 <=> 


2 

s 


b = 0 => AD : X -1 = 0 

b = ^-=> AD:3x + 4y + 9 = 0 
3 


+ Do A = AC n AD, giải hệ phương trình => A (l;l) , y A >0 

+ Đường thẳng DC đi qua A và vuông góc AD => DC :y + 3 = 0=>C = ACn DC => C(3; 3) 
+ E là trung điểm AC và BD => E(2;-l) => B(3;l) 



Bài 35: Cho đường tròn (C) tâm I, bán kính bằng 2, điểm Med:x + y = 0.TừMkẻ2 tiếp 
tuyến MA, MB đến (C) (A, B là tiếp điểm). Viết phương trình của (C) viết 
AB : 3x + y - 2 = 0 và d(I;d) = 2>/2 


Hướng dẫn tìm lòi giải 



+ Gọi K = d n AB, E = MI n AB 
+ Gọi I(a;b), ta có: 
d(I;d) = AH = 2>/2 =>|a + b| = 4 (1) 


IH 

MI 


2V2 

MI 


(*), mà 


+ Ta có cosỊmHĩỊ 

MIH = K (cùng phụ với KMI), mặt 
khác K còn là góc tạo bởi đường thẳng 
d và AB. Vậy thay vào (*) ta có: 


|(iq).(3;i)| 
=> |( 1 ; 1 )|-|( 3 ; 1 )| 

+ Lại có: 

IB 2 = IE.IM => IE: 


2V2 

MI 


mi = a/ĩõ 


4 

7ĨÕ 


=>d(I;AB) 


4 

y/ĩõ 


=> |3a + b-2| = 4 (2) 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 30 


















CHINH PHỤC HINH HỌC TỌA ĐỌ PHANG 

Cuối cùng ta giải hệ (1) và (2) để tìm a, b => phương trình đường tròn (C) 
_ ị Các bạn tự làm phần cuối này) _ 

Bài 36: Cho AABC, điểm G^;ơj là trọng tâm, đường tròn (C) ngoại tiếp AABC có tâm 

I. Các điểm M(0;1),N(4;1) là điểm đối xứng với I qua AB và AC. Điểm K(2;-l) thuộc 
đường thẳng BC. Viết phương trình đường tròn (C). 

Hướng dẫn tìm lòi giải 


A 



+ Tứ giác AMBI là hình thoi (do có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm mồi 
đường và 2 cạnh kề IA = IB) 

+ Tương tự ta cũng có ANCI là hình thoi, 2 hình thoi trên có các cạnh bằng nhau. 

=> MNCB là hình bình hành. => MN // BC 

+ Gọi H, E là các trung điểm của MN và BC =>H(2;1), do AMAN = ABIC(c.c.c), mà 
AMAN,ABIC là các tam giác cân tại A và I => AH, IE là các đường cao của 
AM AN, ABIC => AH = IE 

+ Lại có AH _LMN,IE -L BC,MN//BC => AH//IE => AHEI là hình bình hành => G là 
trọng tâm AHIE 

+ Gọi F (x;y) là trung điểm IE, giải phương trình HG = 2.GF => 

+ Lập được phương trình đường thẳng IE qua F và vuông góc BC 
=> IE _L MN => IE : X - 3 = 0 

+ Ta có BC qua K và song song với MN => BC: y + 1 = 0 
+ Giải hệ E = IE nBC => E(3;-l) => 1(3; 0) 

+ Do AHE1 là hình bình hành => IA = R = HE = V5 
Vậy (C): (x-3) 2 + y 2 =5 


Nguồn: http://www.toanmath.com/ 


Trang 31 









